Nhẫn Nhịn Và Nhu Nhược 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Nhẫn Nhin Và Nhu Nhược 


Lý Lạc Long 
Nhẫn Nhịn Và Nhu Nhược 


Ở đời chúng ta thường thấy những việc nhỏ bằng sợi tóc, 
nhưng đôi khi vì không nhẫn nhịn được mà có thể dẫn tới 
những sóng gió và tai họa lớn . Ông bà ta thuở xa xưa đã có 
câu: 

"Chữ Nhẫn là chữ tương vàng 

Ai mà nhẫn được mọi đàng sướng thay" 

Ngày xưa, khi thầy Tử-Trương muốn xuất chánh, đến từ tạ 
Đức Khổng Phu Tử và xin cho một lời để làm phép sửa 
mình. 

Khổng Tử nói: "Bá hạnh chi bổn nhẫn chỉ vi thượng". (Trăm 
nết chung gốc chỉ có chữ nhẫn là cao thượng hơn hết.) 

Tử Trương hỏi : 

"Hà vi nhẫn chỉ" (Tại sao mà phải nhịn?) 

Khổng Tử trả lời : 

"Thiên tử nhẫn chi quốc vô hại. Chư hầu nhẫn chỉ thành kỳ 
đại. Quan lại nhẫn chi tấn kỳ vị. Huynh đệ nhẫn chỉ gia phú 
quý. Phu phụ nhẫn chi chung kỳ thế. Bằng hữu nhẫn chỉ 
danh bất phế. Tự thân nhẫn chi vô họa hoạn." 

(Nghĩa là: Làm Vua mà biết nhịn thì trong nước không có 
điều tai hại. Bậc chư hầu mà biết nhịn thì nên nghiệp lớn. 
Làm quan mà biết nhịn thì phẩm chức sẽ thăng tiến. Anh 
em biết nhịn với nhau thì nhà cửa đặng giàu sang. Chồng vợ 
biết nhịn thì mới thương yêu được trọn đời. Bè bạn biết nhịn 
thì danh nghĩa chẳng hư. Cho bản thân mà biết nhịn chẳng 
lo tai họa.) 


Tử-Trương hỏi tiếp: 

"Bất nhẫn hà như". (Còn chẳng nhịn thì đường nào?) 

Khổng Tử trả lời : 

"Thiên tử bất nhẫn quốc khống hư. Chư hầu bất nhẫn tán kỳ 
xu. Quan lại bất nhẫn hình phạt tru. Huynh đệ bất nhẫn cát 
phân cư. Phu-phụ bất nhãn tình ý sơ. Tự thân bất nhẫn hoạn 
bất trừ." 

(Nghĩa là: Làm Vua mà chẳng nhịn thì nước phải trống 
không. Là chư hầu chẳng nhịn thì hư bại thân mình. Làm 
quan không nhịn thì phải chịu hình phạt. Anh em chẳng biết 
nhịn nhau, thì tài sản chia cắt, thủ túc phân ly. Chồng vợ 
chẳng nhịn thì tình nghĩa sẽ phai lợt. Còn bản thân của mình 
mà chẳng biết nhịn thì họa hoạn chẳng dứt.) 

Đức Khổng Tử giải nghĩa xong, thầy Tử Trương ngậm ngùi 
than rằng: Phải lắm, phải lắm, thật là khó thay nếu không 
"nhẫn" thì cũng khó cho bổn phận làm người. 

"Một điều nhịn chín điều lành" và không ai có thể phủ nhận 
được những mặt hữu ích của chữ nhẫn trong đời sống của 
con người. Trời cho mỗi người mỗi tính, tôi là người trời sinh 
ra rất trực tính, khó quay mặt làm ngơ trước những việc 
không đúng và phi lý (dĩ nhiên là theo nhận xét chủ quan 
của tôi). Trải qua kinh nghiệm của đời sống thực tế, tôi phải 
nhìn nhận là một người biết nhẫn nhịn sẽ thành công dễ 
dàng hơn về mọi mặt : công danh, sự nghiệp, giao thiệp, 
quan hệ... Nhưng nói như thế không có nghĩa là một người 
phải nhẫn nhịn đến độ hèn. Mỗi hoàn cảnh nhẫn nhịn đều 
phải có cái đạo lý hoặc lý tưởng trong đó. Tuy nhiên, ranh 
giới giữa nhẫn nhịn và nhu nhược chỉ cách nhau một sợi tóc 


và rất khó mà phân biệt. Nhu nhược cũng như "nhẫn" là 
một từ Hán-Việt có nghĩa là "mềm yếu" (nhu là mềm và 
nhược là yếu). Theo vận nước thăng trầm, những đổi thay 
dâu bể của cuộc sống đã dạy tôi phải nhẫn nhịn để sinh tồn, 
để sống được bình an như có thể. Vì chết là hết, là chấm 
dứt ... "đa số" người chết sẽ không làm được việc chi giúp 
thân, giúp đời ... Thắm thoát đã ba thập kỷ trôi qua, với 
niềm tin là mình đang thực tập chữ nhẫn và sống một cách 
đúng đắn. Nhưng gần đây, đọc bài viết của một luật sư trẻ 
đang sinh sống tại Sài gòn băn khoăn về sự nhu nhược của 
dân VN. Tôi nhìn lại tôi cũng như tất cả sự việc đã qua. Có 
lẽ tôi cần phải tự xét lại nguyên tắc sống của bản thân ( 
principles of living) một cách nghiêm túc hơn vì có thể 
cuộc sống của tôi đã lọt qua phía bên ranh giới của sự nhu 
nhược đã từ lâu. Dưới đây là bài viết "Trả lại hào khí Diên 
Hồng" của Luật sư Lê Công Định. (Bài viết này đã được 
đăng trong tờ báo Pháp Luật ở Sài gòn ngày 5/3/2006.) 

" Lịch sử Việt Nam là lịch sử thăng trâm của một ngàn năm 
nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây. 

Những khoảng khắc hòa bình hầu như ngắn ngủi. Sau 1975 
niềm vui độc lập và thống nhất, với biết bao máu và nước 
mắt vô tội đổ xuống, đã không kéo dài bao lâu. Đất nước 
triển miên rơi vào khủng hoảng, hết khủng hoảng kinh tế, 
đến khủng hoảng đạo lý và bây giờ khủng hoảng niềm tín. 
Điều đó suy cho cùng có nguyên nhân nội tại từ chính sự 
nhu nhược của mỗi con người chúng ta. 

Bốn ngàn năm lịch sử đã kết nối từng cá nhân thành một 
dân tộc, hun đúc nên khát vọng Đại Việt, đưa chúng ta đi 


hết chiến thắng này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập tự 
chủ và thống nhất giang sơn về một mối. Thành tựu ấy có 
được là do sự quật khởi của hào khí Diên Hồng qua các thời 
đại. 

Tiếc thay khi chuẩn bị bước vào nền thái bình thịnh trị, sự 
nhu nhược đã thế chỗ cho tinh thần quật khởi! Kẻ thì bỏ 
nước ra đi, trốn tránh. Người thì ở lại nhẫn nhục, muộn 
phiền. Bọn cơ hội thừa dịp thi thố sự đồi bại, biến giang sơn 
chung thành món mồi riêng tư béo bở. 

Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch 
sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng 
tiền vượt qua trở ngại. Đến khi nhìn lại, quốc nạn tham 
những và quan liêu đã lan tràn, bất trị. 

Vì nhu nhược, chúng ta che tai không dám nghe lời nói ngay 
thẳng, mặc nhiên dung túng sự dối trá và xu nịnh. Đến khi 
bừng dậy, đạo đức đã suy đồi, khó sửa. 

Vì nhu nhược, chúng ta hài lòng với những gì đang có, cố tin 
vào sự ổn định giả tạo, đắm mình vào những lễ hội vô nghĩa 
liên miên. Đến khi nghĩ lại, xung quanh đã đầy dẫy ung 
nhọt, không còn thuốc chữa. 

Vì nhu nhược, chúng ta bịt mắt trước những bước đi vũ bão 
của các dân tộc láng giềng. Đến khi tỉnh ngộ, sự tụt hậu quá 
rõ ràng, không còn cơ may rút ngắn khoảng cách. 

Để che giấu mặc cảm do nhu nhược, khắp nơi người ta kể 
nhau nghe những bài vè châm biếm hoặc lớn tiếng dè bỉu 
chuyện cung đình tồi tệ, nhưng lại trong ... quán nhậu! Chí 
khí kiểu "sĩ phu Bắc Hà" ấy liệu sẽ giúp ích được gì cho công 
cuộc chấn hưng đất nước đang lúc cần hào khí Diên Hồng 


năm xưa? 

Muốn chấn hưng đất nước trong vận hội ngàn năm có một 
này cần phải rũ bỏ sự nhu nhược đó. Muôn người xin hãy 
nắm tay lại, chế ngự sự sợ hãi, cùng tiến về phía trước, may 
ra khát vọng Đại Việt mới có cơ may biến thành hiện thục. 
Xin đừng để sự nhu nhược của những cá nhân trở thành sự 
bạc nhược của cả một dân tộc." 

Bài viết ở trên của luật sư Lê Công Định cũng đã được BBC 
trích đăng lại và đa số những ý kiến phản hồi đồng thuận với 
nhận xét của anh. Có một số ý kiến nói rằng dùng chữ "nhu 
nhược" (mềm yếu) là không đúng, là mạ ly cả dân tộc, mà 

phải là "nhẫn". Nói khác là dân VN đang "nhẫn" để chờ một 
ngày mai tươi sáng hơn. Mỗi người có quyền có nhận xét 
riêng của mình . Cho tôi thì tôi đồng ý với luật sư Lê Công 
Định, vì xài chữ nhẫn để biện minh cho những thân phận 
con giun bị dẫn xéo thì nền tảng lý lẻ để bảo vệ lập luận 
này nghe không có hợp lý và thuyết phục lắm. Nhưng điều 
đáng nói nhất ở đây là bài viết này được đăng công khai 
trên một tờ báo trong nước cho nên dù có đồng ý với luật sư 
Lê Công Định hay không, thì chúng ta cũng phải dỡ nón 
khâm phục sự can đảm của anh Lê Công Định. Mặc dù anh 
không phải là người đầu tiên vượt qua sự nhu nhược của bản 
thân để nói lên tiếng nói lương tâm. Đất nước VN cần thêm 
nhiều người như luật sư Lê công Định. 

Một số ý kiến phản hồi nêu lên sự khác biệt như hội nghị 
Diên Hồng đời Trần được tổ chức dưới sự chỉ đạo của những 
lãnh đạo tài ba, có uy tín như Hưng Đạo Vương, và là để 
chống giặc ngoại xâm nên sự đoàn kết và đồng lòng giữa 


dân chúng đã có sẵn đó. Còn "hội nghị Diên Hồng" đời nay 

thì để chống bạo quyền (hay nội xâm). Nó sẽ được tổ 
chức ở đâu và ai sẽ là người chủ trì? "Một dòng nước nhỏ có 
thể cuốn trôi cả một núi cát, nhưng một hòn đá nhỏ thì vẫn 
nằm hiên ngang giữa lòng con suối lớn". Nếu chỉ nói là 
"nên làm" thôi thì chưa có đủ mà phải "biết cách làm thế 
nào” để biến núi cát hay những hạt cát rời rẽ thành một 
khối đá? 


Có lẽ vấn đề chính hiện nay cho mọi người có tấm lòng với 
dân tộc và đất nước, mỗi người một viên gạch tiếp tay 
nhau làm thế nào cho dân chúng nhìn ra "sự thật thối nát" 
của chính quyền cộng sản thì người dân sẽ vượt qua sự nhu 
nhược của chính họ. Khi lực lượng dẫn đầu mạnh đến một 
mức nào đó, cường quyền không thể và không dám đàn áp 
nữa có lẽ dân tộc VN mới thấy được ánh sáng của dân chủ 
tự do chân chính. 


Ở vào thời điểm này, dù dùng chữ nào để diễn tả hiện trạng 
của dân VN (dân tộc VN nhẫn nhịn hay dân tộc VN nhu 
nhược) thì số người dân còn đủ sức "nhẫn nhịn" hay số 
người dân chưa vượt qua sự "nhu nhược" (còn mềm 
yếu) dường như vẫn còn chiếm đa số trong dân chúng. 
Nhưng dù hoàn cảnh thế nào thì cũng chỉ có một con đường 
đi cho những người có tấm lòng với đất nước là "tận nhân 
lực tri thiên mệnh". Cầu mong mọi việc may mắn và thuận 
lợi cho những người đang cống hiến tâm lực của mình vì 
tương lai của quê hương tổ quốc "chân cứng đá mềm". 


Và vận nước mệnh trời sẽ chuyển theo chiều hướng tốt cho 
dân tộc và đất nước Việt Nam. 


Lý Lạc Long (August 16, 2006) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy : LLL 

Nguồn: VNTQ - LLL 

Được bạn: NHDT đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 4 năm 2007 


